
TOÀ GIÁM MỤC ĐÀ NẲNG 
156 Trần Phu, Đà Nắng 




Đà Nẳngy ngày 24 tháng 9 năm 2013 


Kính gửi: Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Họp, 
Giám mục Giáo phận Vinh. 


Kính thưa Đức Cha, 

Cám ơn Đức Cha đã gửi những thông tin chính thức từ Toà Giám mục 
Vinh về những việc đáng tiếc xảy ra tại Giáo xứ Mỹ Yên trong những ngày 
qua, nhất là thư riêng của Đức Cha đề ngày 18/9 để chia sẻ gánh nặng mục tử 
và xin hiệp thông cầu nguyện. 

Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nắng chúng con xin cùng sốt sắng 
cầu nguyện với Đức Cha và gia đình Giáo phận Vinh. Xin Thiên Chúa chữa 
lành mọi vết thương tinh thần và thể chất, cùng ban ơn an ủi, nâng đỡ và soi 
sáng cho Đức Cha và quý Giáo phận nhận ra và thực thi ý Chúa trong thòi 
điểm này. 

Dù gặp khó khăn đến đâu, chúng con tin tưởng rằng, Đức Cha và Giáo 
phận Vinh vẫn luôn vững vàng vói truyền thống sống đạo mạnh mẽ, với tinh 
thần yêu thương và khiêm tốn, kiên nhẫn và đối thoại, hướng tới một tương 
lai tốt đẹp hơn. 

Xin Thiên Chúa chúc lành cho Đức Cha và gia đình Giáo phận, cũng như 
tất cả những ngưòi thành tâm thiện chí xây dựng công lý và hoà bình, đặc biệt 
trên quê hương đất nước chúng ta. 


Xin kính chào Đức Cha. 
Kính thư, 




